Viettel xây dựng hệ thống camera an ninh giúp 
công an Hà Nội ngăn chặn và phòng ngừa tội 
phạm 


Hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên nhiều tuyến phố, nơi đông đúc ở quận 
Đống Đa giúp cảnh sát truy tìm các đối tượng khả nghi, phòng ngừa và ngăn chặn 
tội phạm, truy tìm các vụ án trên địa bàn. Ngày 30/3/2017, Công an quận Đống Đa 
tổ chức Hội nghị tông kết công tác tổ chức vận động quần chúng lắp đặt camera 
giám sát đấu tranh phòng, chồng tội phạm. Ruan Jinda, Phó Giám đốc Văn phòng 
Công an Quận Dongda, cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp rằng sau hơn một 
năm, giai đoạn đầu tiên của dự án xã hội hóa camera giám sát đã được triển khai 
rộng rãi trên toàn Quận Dongda và về cơ bản đã hoàn thành. Toàn bộ 21 phường đã 
lắp đặt camera giám sát tại trụ sở, trong đó có 17 phường lắp đặt hệ thống camera 
liên kết với công an quận đề c dõi tập trung tịnh hình an ninh trật tự. 


%+\ 
bà bể) 
‹ c=- : 


v và 
v 


: _.. : ẨN Bn 
Ngoài ra, sau khi được vận động, nhiêu gia đình, cơ quan chính quyên đã tích cực 
chia sẻ dữ liệu camera đê g1úp công an địa phương phát hiện, truy tìm các đôi tượng 


khả nghi để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm cũng như điều tra các vụ án trên địa 
bàn. Ngoài ra, hình ảnh do hệ thống camera ghi lại cũng có thể được sử dụng để xử 
lý phạt nguội đối với các hành vi vi phạm giao thông. Trao đổi về vấn đề này, Đại 
tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết: "Quận Đống Đa là 
đơn vị đầu tiên tại Hà Nội lắp đặt camera giám sát tại các địa điểm phức tạp. Sau 
một năm triển khai, nhiều vụ việc đã được khai thác từ camera, Và đạt được kết quả 
tốt.Cảnh sát quận Dongda đã lắp đặt 34 camera tại các điểm trọng yếu và người dân 
toàn quận đã tự lắp đặt hơn 1.822 camera. Sau khi triển khai hệ thống camera an 
ninh, tình trạng trộm cắp, trật tự an ninh công cộng tại Khu vực phía Đông giảm hắn, 
nạn đua xe kéo trái phép cũng giảm, tệ nạn trật tự giao thông đô thị giảm hắn. Thị 
trường và vệ sinh môi trường được cải thiện từng ngày, từng bước làm thay đổi tình 
hình phức tạp của một số tệ nạn xã hội trên đường. Theo thống kê, trong năm qua, 
hình ảnh của hệ thông camera đã hỗ trợ cơ quan công an quận Đống Đa phá hơn 70 
vụ án hình sự. Thông thường, vụ án mạng xảy ra tại quán Karaoke AKAI, số 295 Đê 
La Thành, quận Ô Chợ Dừa vào ngày 27/8/2016, tài sản trị giá lên đến 100 triệu 
đồng bị cướp tại địa chỉ, ngõ 11B, số 1132, đường Láng. Phó, Huyện Láng Thượng 
. Ngoài hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại cộng đồng, 
Cône an quận Đống Đa còn lắp đặt camera giám sát tại các điểm như tiếp nhận hồ 
sơ, hộ khẩu, cấp CMND, quay lại để giám sát công tác tiếp nhận trong suốt quá trình. 
Động thái này không chỉ thê hiện sự công khai, minh bạch mà còn giúp các nhà quản 
lý, người dân giám sát tác phong, cách làm việc của cán bộ tiếp dân và giúp họ có 
thái độ, cách ứng xử phù hợp. 
Xem chỉ tiết tại: 
htfps://vietteltelecom.vn/tin-tuc/chi-tiet/viettel-trien-khai-he-thong-camera-an- 
ninh-g1up-cong-an-ha-noi-ngan-chan-phong-ngua-toi-pham/54529416 


